y 

THiHINHNAM.COM 

No  PAIN  NO  GAIN 


11  ĐIÊU  NAM  GIỚI  TẬP  THỂ  HÌNH  p 

T ác  giả  Sế  Quân  Lương 

1 . Không  nên  để  bụng  quá  no  hoặc  quá  đói  trước  khi  tập. 


Thể  hình  là  môn  thể  thao  đòi  hỏi  sự  vận  động  mạnh  của  cơ  bắp  và  tiêu  tốn  khá  nhiều  năng  lượng  nên  để  tránh  bị  lả, 
ngất  hoặc  mệt  thì  bạn  nên  ăn  nhẹ  khoảng  1 h30-2h  trước  khi  tập.  Bạn  cũng  nên  uống  khoảng  0,5  lít  nước  trước  khi 
tập  vì  mồ  hôi  ra  sẽ  tốt  hơn  và  theo  kinh  nghiệm  thì  sẽ  phê  hơn. 


2.  Nhớ  phải  khởi  động  kĩ  trước  khi  tập  và  thả  lồng  sau  khi  tập. 


Đây  là  môn  thể  thao  đòi  hỏi  sự  vận  động  cơ  bắp  nhiều  nhất  nên  cần  khởi  động  để  làm  nóng  cơ  thể  giống  như  một 
bước  đệm  chuyển  cơ  thể  từ  trạng  thái  tĩnh  sang  vận  động  nhẹ  rồi  sang  vận  động  mạnh  với  các  bài  tập  nâng  tạ.  Sau 
khi  tập  để  tránh  co  cơ  hay  đau  mỏi  nhức  thì  nên  thả  lỏng  để  cơ  thể  trở  về  trạng  thái  bình  thường. 


2 


Đừng  bỏ  qua:  10  động  tác  khởi  động  trước  khi  tập  và  phục  hòi  cơ  sau  khi  tập 


3.  Thời  gian  tập  lí  tưởng  là  từ  2-5  h chiều 


Đây  là  lời  khuyên  của  các  chuyên  gia  thể  thao  bởi  tối  là  sáng  sớm  là  khoản  thời  gian  co  bắp  đang  giãn  nhất  nên  nếu 
tập  mạnh  sẽ  dễ  co  co,  chuột  rút  còn  chiều  tối  là  lúc  co  thể  đang  mệt  mỏi  sau  một  ngày  dài  nên  cũng  tránh  vận  động 
mạnh.  Nếu  thời  gian  không  cho  phép  thì  bạn  có  thể  tập  từ  7-9h  sáng  và  6-7h30  tối. 


4.  Bạn  nên  xác  định  rõ  mục  đích  đi  tập  cho  mình. 

Bạn  muốn  co  thể  mình  trong  như  thể  nào,  dáng  ra  sao,  mức  độ  co  bắp  thế  nào...Vì  thế  bạn  nên  chọn  các  CLB  thể 
hình  có  người  hướng  dẫn,  không  nên  xông  vào  tập  hùng  hục  như  trâu.  Chẳng  hạn  bạn  chỉ  muốn  có  một  dáng  người 
đầy  đặn  và  khoẻ  mạnh  mà  không  đô  con  thì  nên  tập  các  bại  tập  co  bản  và  nhẹ  để  ăn  vào  các  co  chính  như  ngực, 
bụng,  vai,  lưng,  xô,  tay  và  đùi  mà  không  tập  các  bài  tập  bố  trợ  hoặc  nâng  cao  hay  chuyên  sâu  vào  từng  loại  co  nhỏ 
hon  trên  mỗi  phần  đó.  Hoặc  nếu  bạn  muốn  trông  co  bắp  nhưng  lại  không  quá  lực  lưỡng,  vai  u thịt  bắp  thì  nên  tập  các 
động  tác  với  khối  lượng  tạ  nhẹ  nhưng  số  lần  nâng  nhiều  và  tốc  độ  nhanh. 


5.  Nếu  bạn  mới  đi  tập  thì  nên  tập  30  phút/  ngày,  6 ngày/tuần  trong 
3 tháng  dầu. 

Nên  dành  một  ngày  để  nghỉ  cho  co  bắp  giãn  và  không  bị  mỏi  do  vận  động  mạnh  liên  tục.  Từ  3-  6 tháng  bạn  có  thể 
nâng  lên  thành  Ih/ngày  và  từ  6-12  tháng  là  1h30.  Những  ai  tập  từ  1-2  năm  thì  nên  tập  ít  nhất  1h30-2h/ngày  và  3-4 
ngày/tuần,  không  nên  tập  quá  nhiều  nếu  bạn  không  phải  vận  động  viên  thể  hình  hay  định  tham  gia  thi  đấu. 


6.  Tập  thường  xuyên 


Những  người  mới  đi  tập  thì  không  nên  nghỉ  trong  ít  nhất  3 ngày  đến  1 tuần  đầu  tiên.  Đây  là  giai  đoạn  quan  trọng  vì  bắt 
đầu  đánh  thức  các  co  bắp  tiềm  ấn  của  bạn  nên  phải  được  kích  thích  liên  tục.  Có  thể  buổi  đầu  tiên  sẽ  khiến  bạn  cảm 


thấy  rất  đau  và  muốn  bỏ  cuộc  nhưng  hãy  cố  lên  bởi  tuy  đau  thực  nhưng  ngày  thứ  2 tập  sẽ  đỡ  hơn  và  nên  tập  nhẹ  hơn 
một  chút.  Nếu  đau  quá  thì  nên  bôi  kem  giảm  đau  hoặc  cao  dán  giảm  đau  Salonpas  có  bán  tại  các  hiệu  thuốc. 


7.  Duy  trì  tập  luyện 


Nếu  bạn  đã  tập  được  một  thời  gian  rồi  phải  nghỉ  cách  quãng  vì  một  số  lý  do  bắt  buộc  như  lễ  tết,  đi  công  tác...Bạn  nên 
mua  tạ  tay  loại  nhỏ  về  để  tập  ở nhà  hoặc  tập  các  động  tác  thể  dục  thông  thường  như  chống  đấy,  xà,  gập  bụng  hoặc 
chạy  bộ.  ít  nhất  sẽ  giúp  cơ  thể  bạn  duy  trì  cơ  bắp  ở trạng  thái  vận  động  nhẹ  và  không  bị  nhão  cơ  hay  tích  mỡ. 

young  man  jogging  tront  cement  wall 


8.  Về  trang  phục  khi  tập  thể  hình 

Khi  tập  thể  hình  thì  tốt  nhất  là  nên  mặc  áo  may  ô hay  áo  ba  lỗ,  và  quần  đùi.  Bạn  cũng  nên  chú  ý một  vấn  đề  quan 
trọng  là  quần  lót  khi  tập  thể  hình,  nên  chọn  loại  sịp  thể  thao  cotton  để  thoáng  và  giữ  cái  ấy  không  bị  dao  động  mạnh. 
Tuyệt  đối  không  nên  mặc  quần  boxer  hoặc  các  loại  quần  lót  quá  nóng  khác.  Bạn  cũng  không  nên  mặc  quần  jean, 
kaki  hay  ngố  khi  đi  tập. 


Áo  thun  ba  /ỗ  là  lựa  chọn  được  nhiều  bạn  yêu  thích,  không  loại  trừ  Beckham 


9.  Tập  quá  nặng 

Người  mới  tập  không  nên  bắt  chước  những  người  đang  tập  hoặc  tập  quá  nặng.  Nhiều  bạn  ở chỗ  tôi  mới  đi  tập  lần  đầu 
nhưng  cố  nâng  bằng  người  đã  tập  1 năm  để  chứng  minh  ta  khoẻ.  Để  có  thể  hình  hiệu  quả  không  quan  trọng  nâng 
nặng  hay  nhẹ  mà  quan  trọng  là  đúng  động  tác  và  ăn  vào  các  cơ.  Bạn  tập  nặng  mà  mặt  nhăn  nhó  rồi  phồng  mang  trợn 
má  lên  thì  chẳng  có  ích  gì.  Quan  trọng  phải  giứ  nhịp  thở,  làm  các  động  tác  từ  từ,  chính  xác  và  đều.  Nếu  bạn  có  cảm 


giác  hơi  nhói  và  nóng  ran  ở các  cơ  là  chính  xác. 


10.  Tập  quá  nhiều 


Nếu  bạn  mới  tập  thì  mỗi  động  tác  chỉ  nên  tập  từ  3-4  hiệp,  mỗi  hiệp  từ  1 0-1 2 nhịp,  giữa  mỗi  hiệp  nghỉ  từ  3-4  phút.  Tốt 
nhất  là  3 người  tập  luân  phiên  nhau.  Nếu  bạn  tập  lâu  hơn  thì  có  thể  tập  từ  5-6  hiệp  hoặc  tuỳ  loại  cơ  chuyên  sâu  mà  có 
thế  7-8  hiệp  hoặc  hơn.  Nhưng  nhớ  là  cơ  bụng  giữa  hai  hiệp  chỉ  được  phép  nghỉ  từ  30-45  giây  vì  đây  là  cơ  dễ  nguội 
nhất,  ngay  cả  khi  bạn  lên  múi  cũng  chưa  chắc  cơ  bụng  của  bạn  đã  khoẻ,  có  thể  do  bạn  quá  gầy  nên  cơ  dễ  lên  mà 
thôi. 


1 1 . Luyện  tập  theo  lịch 

Người  mới  đi  tập  không  nên  tập  tất  cả  các  động  tác  mà  phải  tập  dần  dần  có  thứ  tự  ưu  tiên  các  cớ  và  nên  theo  chỉ 
dẫn  của  người  hướng  dẫn.  Chẳng  hạn  3 tháng  đầu  bạn  chỉ  nên  tập  các  bài  tập  tạ  cơ  bản  của  cơ  ngực,  tay  và  vai.  Tiếp 
đó  mới  đến  xô,  lưng  và  chân.  Rồi  tiếp  là  bài  tập  chuyên  sâu  bố  trợ  cho  các  cơ  nhỏ  hơn  ở từng  phần. 


Bạnđãxemchưa?  4 mẫu  lịch  tập  dành  cho  các  bạn  nam  yêu  thích  thể  hình 


Webthehinh.com 


Xem  thêm: 

• Bài  tập  tăng  cân  nhanh  cho  nam  giới  tại  nhà 

• 4 bước  giúp  bạn  Squat  đúng  kỹ  thuật,  tránh  chấn  thương 

• Tập  thể  hình  làm  yếu  sinh  lý? 

• 4 động  tác  đơn  giản  giúp  khắc  phục  chấn  thương  cổ  tay  khi  tập  thể  hình 


í 


Tlnícln  "Lìhe"  / "Stere" 


¥ T w E E T 

f c H 1 A SẺ 

1- 

z 

Q. 

@ 

G+  c 1 R L c E 

Tin  liên  quan 


4 động  tác  tập  thể  hình  cho  cơ  chân... 


5 phút  luyện  tập  các  bài  tập  bụng  V... 


Cơ  bụng  6 múi  nhanh  chóng  với  5 bài... 


Bài  kế 

Bạn  đang  xem  bài  viết  gần  đây  nhất 


> 


Bài  trước 

Huấn  luyện  viên  xinh  đẹp  tiết  lộ  bí  kíp  tập  kickboxing 


< 

Gửi  email  bài  đăng 

này  BlogThislChia  sẻ  lên  TvvitterChia  sẻ  lên  FacebookChia  sẻ  lên  Pinterest 

G+1  Recommend  this  on  Google 


0,  Bạn  tìm  gì  hôm  nay... 


XEM  NHIỀU  NHẤT 


4 mẫu  lịch  tập  dành  cho  các  bạn  nam  yêu  thích  thể  hình 


Bài  tập  Skullcrusher  - Nằm  đưa  thanh  tạ  EZ  gần  trán 


Thể  hình  và  tình  dục  - Bạn  có  biết  ? 


9 loại  thực  phẩm  tốt  cho  cơ  bắp  có  thể  thay  thế  và  rẻ  hơn  thịt 


Tập  thể  hình  nam  giới  có  bị  ảnh  hưởng  đến  chiều  cao  không? 


5 nguyên  nhân  chính  tập  ngực  mà  không  to  lên  được 


Kiến  thức  cần  biết  về  Deadlitt 


5 phút  tập  thể  hình  luyện  thân  trên  với  khăn  lông 


Video  Leverage  Squats  giải  pháp  mông  đùi  hiệu  quả 


THƯ  MỤC 


BÀI  TẬP  BỤNG 

BÀI  TẬP  BỤNG  6 MÚI 

BÀI  TÂP 
CHÂN 

BẬI TÂP  BÀI  TÂP  ĐÙI  BÀI  TÂP 

CO  TRƯỚC  LƯNG 

BÀI  TẬP  MÔNG  ĐÙI 

BÀI  TÂP  BÀI  TÂP  PLANK 

NGỰC' 

BÀI  TẬP  SQUAT 

BÀI  TÂP 
TAY 

BÀI  TÂP  TỔNG 
HỢP 

BÀI  TẬP  VAI 

DINH  DƯỠNG  THỂ  ĐÔNG  TÁC  PLANK  ĐÔNG  TÁC  SQUAT 

HÌNH 

ĐÔNG  TÁC 
YỎGA 

LICHTÂPTHỂ 

HÌNH 

NGHỈ  NGƠI 

NHAC TÂPTHỂ 
HÌNH 

TÂP  THỂ  HÌNH  TAI  VIDEOTHỂ 

NHÀ  HÌNH 

KHỎEĐẸP.VN 


• Bí  quyết  gắn  mi  giả  trông  dày  tự  nhiên  và  không  nặng  mắt 

Chắc  hẳn  các  bạn  đã  quá  quen  thuộc  với  việc  gắn  mi  giả.  Tuy  nhiên  bạn  đã  từng  nghe... 

• 1 1 bài  tập  giảm  mỡ  bụng  với  bóng  Bosu  hiệu  quả  và  cực  tốt 

Bạn  luôn  cảm  thấy  buồn  mỗi  lần  sờ  từng  ngấn  bụng  lộ  rõ?  Bạn  chẳng  thích  ai  đề  cập... 

• Mẫu  váy  hoạ  tiết  cực  xinh  các  nàng  không  thể  thiếu  Hè  này 

Bạn  đang  chuẩn  bị  trang  phục  đẹp  sẵn  sàng  cho  chuyến  du  lịch  Hè?  Trang  phục  hoạ  tiết  luôn... 

• 5 Bài  tập  vận  động  giúp  đốt  mỡ  nhanh  nhất  không  thế  bỏ  qua 

Bạn  đang  tìm  kiếm  những  bài  tập  vận  động  đế  đốt  mỡ  hiệu  quả?  Bạn  đang  trong  quá  trình... 

• 6 bí  mật  giúp  bạn  vượt  qua  chặn  đua  đạp  xe  của  Ironman  tốt  hon 

Bạn  đang  chuẩn  bị  cho  cuộc  đua  ironman?  Bạn  đã  chuẩn  bị  sẵn  sảng  cho  phần  chạy  bộ  và... 


THỂ 


HỈNH 


Co  ^lcT  Tim  kiêm  Tuy  Chinh 


Bài  ngẫu  nhiên 


ĨWỊÊ  30  BÀI  TẬP  CHÂN  TỐT  NHẤT  CHO  THỂ  HÌNH  NAM  (PHẦN  4) 

1 4.1 2.201 5 - Comments  Disabled 

Bạn  có  cơ  ngực  và  bụng  6 múi  săn  chắc,  nhưng  đang  thiếu  đôi  chân  chắc  khỏe  để  tạo  sự  cân  đối  tốt  nhất  cho... 


^^1  MUỐN  TĂNG  Cơ  BẮP  NÊN  UỐNG  THỨC  UỐNG  GÌ  ? 

22.10.2015- Comments  Disabled 

Bạn  đang  trong  quá  trình  luyện  tập  thể  hình  thì  bạn  nên  cân  nhắc  đến  những  thức  uống  mà  bạn  sẽ  nạp  vào  cơ... 


f HƯỚNG  DẪN  LÀM  TẠ  KETTLEBELL  BẰNG  1 QUẢ  BÓNG 
04.03.201 6 - 0 Comments 

Hôm  nay  Thể  Hình  Nam  sẽ  hướng  dẫn  cách  làm  tạ  Kettlebell  bằng  1 quả  bóng  cho  các  bạn  tập  thế  hình  tại  nhà... 


Bài  mới 


11  ĐIỀU  NAM  GIỚI  TẬP  THỂ  HÌNH  PHẢI  BIẾT 


1.  Không  nên  để  bụng  quá  no  hoặc  quá  đói  trước  khi  tập.  Thể  hình  là... 


HUẤN  LUYỆN  VIÊN  XINH  ĐẸP  TIẾT  Lộ  BÍ  KÍP  TẬP  KICKBOXING 


Huấn  luyện  viên  Hana  Giang  Anh  cho  rằng  Kick-Boxing  là  bộ  môn... 

U4  13 ĐỘNG  TÁC  TẬP  Cơ  CHÂN  VỚI  THANG  DÂY  HOÀN  TOÀN  MỚI 


Có  thể  khi  nhắc  đến  thang  dây,  các  bạn  sẽ  hình  dung  đến  những  chiếc... 


Bài  yêu  thích 


Nếu  có  30  bài  tập  cơ  bụng  hiệu  quả,  bạn  có  dám  thử  không?  Các  bài  tập  trước  bạn  hoàn  thành  thế  nào  rồi... 

- tâbỊ  TẬP  THỂ  HÌNH  TẠI  NHÀ  BẰNG  6 DỤNG  cụ  Tự  CHÊ  cực  DỄ 

■HK  °4-03-201 6 “ 0 Comments 

1 . Milk  Dumbbottles  - Tạ  tay  bằng  chai  sữa  Dùng  chai  sữa  hoặc  nước  giặt  v.v...  để  làm  tạ  đơn... 

1 2 ĐỘNG  TÁC  TẬP  LUYỆN  2 NGƯỜI  LÝ  THÚ  VÀ  HIỆU  QUẢ  TẠI  NHÀ 

07.04.201 6 - 0 Comments 

Chắc  chắn  bạn  sẽ  trải  qua  buổi  tập  tại  nhà  rất  lý  thú  cùng  người  bạn  tập  cũng  như  1 2 động  tác  mới  lạ  chưa... 


Copyright  © 201 5 - Thể  Hình  Nam 


Q)  Chat  với  chúng  tôi! 


30  BÀI  TẬP  cơ  BỤNG  HIỆU  QUẢ  NHẤT  MỌI  THỜI  ĐẠI  CHO  THỂ  HÌNH  NAM  (PHẦN  3) 
30.1 1 .201 5 - Comments  Disabled 


